Thủ thuật tính đạo hàm của một sốhàm cơ bản bằng Casio 


THỦ THUẬT TÍNH ĐẠO HÀM 
CỦA MỘT SỐ HÀM Cơ BẢN BANG CASIO 

Nguyễn Minh Tuấn - THPT Bình Minh 

Tham khảo thêm tại blog Casỉoer team: 

https://drive.google.eom/f ile/d/0BzdhLKdFcFCvUF[h6TnFpdnFadTg / viezv?usp=sharing 

A. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA MỘT ĐA THỨC. 

ở trong máy tính trong việc tính đạo hàm ta sẽ có cách để 


Để tận dụng tốt phím 




tính đạo hàm của các hàm số đa thức như sau: 

d 


Bước 1: Nhập vào máy -^-(f (x)) 

dx v ' 


X=x 


• Bước 2: ịCALCl X = 1000 sau đó ta tiến hành biểu diễn số đó qua X và thế là 
xong! 

Ví dụ 1: Tính đạo hàm của hàm số sau: 

f (x) = (x 3 + 3x 2 + 2)(x +1) 2 -(x + 2) 3 (x 2 + X + 1) - X - 2 

• Bước 1: Nhập vào máy: 

-^-((x 3 +3X 2 +2)(x + l) 2 -(x + 2) 3 (x 2 +X + l)-X-2) 


X=x 


Bước 2: ICALCl X = 1000 ta được kết quả: -8036042017 



E 

'<+X+l)-X-2)| 

Math 

0 Math ả 

^CCX 3 +3X 2 +2)C> 

-8036042017 

Tuy nhiên đâ 
VN sẽ ra kết ( 

y là kết quả tính của máy VINACAL còn máy 
quả khác hình ảnh như sau: 

<+X+l)-X-2) 

HỉLth Ả 

l lx=X 

0 Math Ả 

^(Cx 3 +3X 2 +2)C> 

-8036042036 


Đó là hình ảnh kết quả tìm được của máy Casio 570 Vn. Cái đuôi của kết quả là 36 còn của 
VINACAL là 17. Bằng thực nghiệm ta thấy kết quả 17 của máy VINACAL là đúng. Những 
bạn nào đang dùng VN hay dùng máy CASIO thì đừng quá quan trọng lỗi này, ta vẫn có 
thể khắc phục bằng cách sau: 


Sau khi tìm được kết quả của X 2 ta sẽ ỊcALCỊ X = 0 để tìm hệ số tự do, sau đó trừ đi hệ số 


tự do rồi ICALCl X = 1 để tìm hệ số của X thế là kết quả là đúng. Ngoài ra khi bậc của đạo 


hàm quá cao thì ta vẫn có thể dùng cách ịCALCl X = 0.001 để tìm lần lượt các hệ số từ bậc 
nhỏ đến lớn. 

+ Tiến hành rút gọn ta được kết quả như sau: -8036042017 = -8x 3 -36x 2 -42x-17 
+ Ghi vào sau: +8X 3 + 36X 2 + 42X +17, CALC X = n ta được: 

















Thủ thuật tính đạo hàm của một sốhàm cơ bản bằng Casio 


Id 


Math i 


3.141592654 


0 Math ả 

^CCJÍ 3 +3X 2 +2)CI> 
-7.54565xm 12 


Vậy kết quả tính đạo hàm là đúng! 

Ví dụ 2: Tính đạo hàm của hàm số sau: 

f(x) = (x + l)(x 2 +2x + 3) 2 -(x + l)(x-2)-(x 2 + x + l)x 


Bước 1: Nhập vào máy: 

^-Ị(x + l)(x 2 +2X + 3) 2 -(X + l)(X-2)-(X 2 +x + l)xj 


X=x 


• Bước 2: 

CALCl 

X = 1000 ta được kết quả: 

5.02003904 xio 12 


E 

<(x 2 +x+l)x) 

Math ả 

l*=xl 

JL\ 

p 

0 Math ả 

(cx+n(x 2 +2x-> 

i. 02003904xid 12 


+ Tiến hành rút gọn ta được kết quả như sau: 

5.02003904 X10 12 = 5x 4 + 20x 3 + 39x 2 + 40x + 21 

+ Ghi vào sau: -5X 4 -20X 3 -39X 2 -40X-21,CALC X = n ta được kết quả bằng 0 tức là 


0 Math ả 

0 Math ả 

^Ccx+ntx 2 +2x-t> 

Ũ 

-1.147218XIÕ 11 


B. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA MỘT PHÂN THỨC. 

' f(x) 


Giả sử ta phải tính đạo hàm của hàm y = y v thì gồm những bước sau: 

g( x ) 


2 d 

Bước 1: Nhập vào máy: g(x) X — 


v§( x )y 


X=x 


f ( x ) _ f'(x)s(x)-s'(x)f(x) 

Do công thức tính đạo hàm cua hàm y = 7 => y = —-—-— 2 nên ta phái 

g( x ) g(x) 

nhân vào trước biểu thức g(x) 2 để làm mất mẫu. 

• Bước 2: Sau đó tiến hành rút gọn ta được tử của y 1 là đa thức h(x). Cuối cùng 

ài làm là v' = —. và thế là 


chỉ việc ghi vào bài làm là y 


g( x ) 


, và thế là xong! 

























Thủ thuật tính đạo hàm của một sốhàm cơ bản bằng Casio 



• Bước 1: Nhập vào máy biểu thức sau: 

^X 3 +X(X 2 +X + l) + X 2 +2 


( x2+1 ) 2 *ẳ 


x 2 +l 


X=x 


• Bước 2: 

CALC 

X = 1000 ta được kết quả 2.000005 X10 12 


s Math ả 

2 + 1 

s Math ả 

2.0ŨŨŨŨ5xmi2 


+ Tiến hành rút gọn biểu thức trên ta được kết quả: 2.000005 X10 12 = 2x 4 + 5x 2 +1 
+ Ghi vào sau: -2X 4 -5X 2 -1 , CALC X = n được kết quả: 


Td 


Math i 


lũũũ 


0 Math ả 

Cx 2 + D 2 i(—'► 

5.080685x,ĩ 12 


• Vậy kết quả tính đạo hàm là đúng! 

• Như vậy kết quả của bài toán là: 


x 3 +x(x 2 +x + l) + x 2 +2 2x 4 + 5x 2 + 1 

f(x) =- , , / -( x ) = - 



Nhận xét: Theo như các bước làm ỏ trên, ta sẽ nhập vào màn hình biểu thức 

í / +] y X 

(2x - 4) 6 X — Ỵ—— '3 Nhưng tuy nhiên với phương pháp CALC X = 1000 ta thì bắt 
Ự2x 4) J x=x 

đầu có vấn đề vì máy tính chỉ tính chính xác trong khoảng [-10 15 ; 10 15 J mà X 6 đã lên tới 
10 18 , cho nên cách này làm chắc chắn thất bại. Mà cho dù bạn nào có CALC X = 100 để 
giảm số mũ thì chắc chắn cũng sai vì bài này hệ số rất lớn! Do đó ta làm như sau, nhập vào 


máy biểu thức sau (2x-4) 4 x-j- 


(x + l) 


4 X 


. Mình đoán rằng sau khi tôi viết thế này 
(2x-4) 6 

chắc có nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sau dưới mẫu là (2x-4) 4 mà không phải là 

(2x - 4) 6 theo như công thức tính đạo hàm. Sau đây là chứng minh: 

+ Ta có: 

fM _ g(x) , rì _g'(x).h n (x)-g(x)[h n (x)]'_g'(x)h n (x)-g(x)[n.hx n - 1 (x).h’(x)] 
[x) h n (x) [x) h n (x) 2 h 2n (x) 

= h " 1 ( x )[g , ( x )- h ( x )- n g( x )- h '( x )] = g'(x).h(x)-n.g(x).h'(x) 
h 2n (x) h n+1 (x) 




































Thủ thuật tính đạo hàm của một sốhàm cơ bản bằng Casio 


Đó là cách chứng minh , các bạn hiểu tại sao là (2x-4) 4 mà không phải là (2x-4) 6 rồi 
chứ? 

2x 4 - 16x 3 - 60x 2 - 64x - 22 


Đến đây ta đã tìm được đạo hàm của f (x) là: f '(x) = 


(2x-4) 4 


c. TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM 1 CĂN 

• Bước 1: Áp dụng 3 công thức tính đạo hàm sau đây: 

a - [ f ( x ) + g( x fl' = f '( x ) + g'( x ) 

b *);-ár 

- [imỊ f '(x).g(x)-g'(x).f(x) 

■ LswJ g(x ) 2 

, , h(x) + g(x) Jf (x) 

• Bước 2: Giả sử cần tính đạo hàm của hàm sô f (x) = — ——j= ———— 

' ’ v(x)f{x)+m(x) 

❖ Đầu tiên theo như công thức ta sẽ nhân 2 biểu thức sau với công thức tính đạo hàm 
đó là 2^u(x) và (v(x)ự^5 + m(x)) . 

❖ Tiếp theo khi đã có biểu thức 


:2^u(x) Ịv(x)^u(x) +m(x)j: 


dx 


h ( x ) + g( x )^ u ( x ) 
v(x)^u(x)+m(x) 


X=x 


Ta làm như sau: 

• CALC X = 1000 sau đó gán vào A: 


Ị——— / , Ý d 

2Ju(x) v(x)Ju(x)+m(x) X — 
M \ J\ \ \ J \ )) dx 


h ( x ) + g( x )>Rx) 

v(x) A /ũ(x)+m(x) 


-►A 


X=x 


Đổi dấu ^u(x), CALC X = 1000 sau đó gán vào B 


-2ự^(-v(x) A /^5 + m(x)) xi 
❖ Kết quả sau khi tính đạo hàm có dạng: f '(x) = 


h ( x )-g ( x )aH x ) 




- v ( x )^í^ + m ( x )y| x=x 

t( x )^M + i( x ) 

l^u(x)Ịv(x)^u(x) +m(x)j 


❖ Trong đó 


t(x) = 
l(x) = 


A-B 

2 aR x ) 

A + B 




Thủ thuật tính đạo hàm của một sốhàm cơ bản bằng Casio 


Ví dụ 1: Tính đạo hàm của hàm số sau: f (x) = 


X 2 + X +1 + a/x 2 +2 
7x 2 + 2+1 


• Bước 1: Giống như cách làm như trên, ta nhập vào máy 

'2 d_ị X 2 +x + l + 7x 2 + 2 ^ 
đx ựx 2 + 2+1 , 


2 a/x 2 + 2 Ịa/x 2 + 2 +lj 2 ~ 


X=x 


• Bước 2: 

+ Chưa đổi dấu, CALC X = 1000 gán vào A 


2-\/X 2 + 2 Ị-y/X 2 + 2 +1 j 2 • A 


X 2 +X + 1 + Vx 2 +2 


a/X 2 +2+1 


->A 


X=x 


+ Đổi dấu >/X 2 +2, CALC X = 1000 gán vào B 
-2-\/X 2 + 2 Ị— \/X 2 + 2 +1 j 

Ta được lần lượt A,B như sau: 


'2 A 

dx 


X 2 + X +1 - a/X 2 + 2 ^ 
v -a/X 2 +2+1 , 


->B 


X=x 


0 MathT 

2JX z +2(JX^+2+ìl> 

s Math ả 

-2lX 2 +2(-JX 2 +2-t> 

2004010008 

1996006000 


Bước 3: Đạo hàm có dạng f '(x) = 


g(x)Vx 2 +2 + v(x) 
2 a/x 2 + 2 Ị-y/x 2 +2 + lj 


Với 


g( x ) = ,t 2 B . =4 x + 2 
2 a/x 2 + 2 

v(x) = —g— = 2x 3 + 8x + 4 


Vậy kết quả của bài toán là: 

w X X 2 +x + l + ựx 2 +2 X (4x + 2)a/x 2 +2 +2x 3 +8x + 4 

f ( x ) = — 7, ( x ) = ^—7 =77= ví — 

2Vx 2 +2ÍVx 2 +2+iJ 


7x 2 +2+1 


Ví Dụ 2: Tính đạo hàm của hàm số sau: f (x) = 


X 2 + x + 2 + (x + 2)a/x 2 +X + 1 
(x-1 )>/x 2 + X +1 — 2 


Nhận xét: Đối với bài này hay một số bài khác nhìn hình thức khá là phức tạp thì ta nên 
CALC X = 100 để được kết quả chính xác, bởi vì nếu CALC X = 1000 thì sau khi rút gọn 
kết quả của hệ số X và hệ số tự do bị sai, và đừng bao giờ CALC X = 0.001 nó làm các bạn 
rất khó để khai triển, và hầu như tôi thấy phải mò rất lâu thì mới được kết quả chính xác. 
Vì khi CALC X = 0.001 ta tìm được đến hệ số của X 2 và đáng lẽ ra đến đó là hết nhưng tuy 
nhiên do sai số nó lại cho tôi một dãy số đằng sau làm tôi nhầm tưởng chưa khai triển hết, 
và đến đó là sai!. Và tôi cũng nói thêm cách này chỉ giúp được cho những bài có 
X = 100 orX = 1000 nằm trong tập xác định thì mới có thể làm được, còn những trường 


























































Thủ thuật tính đạo hàm của một sốhàm cơ bản bằng Casio 


hợp còn lại như tôi đã nói không nên dùng cách CALC X = 0.001, bạn nào muốn thử thì 
tùy nhé, tính tay còn nhanh hơn!. 

• Bước 1: Nhập vào máy biểu thức: 


2 a/x 2 +X + iỊ(X-1)a/x 2 +X + 1- 2 Ị 2 


dx 


X 2 +X + 2 + (X + 2)a/x ĩ +X+Ĩ 
(X-1)a/X 2 + X + 1 - 2 


X=x 


• Bước 2: 

• Chưa đổi dấu, CALC X = 1000 gán vào A 


2-\/X 2 + X +1 Ị(x - 1) -v/x 2 + X +1 - 2 j 2 • 


X 2 + X + 2 + (x + 2) -y/x 2 + X +1 
(X-1)a/x 2 Tx+Ĩ-2 


->A 


X=x 


Đổi dấu ựx 2 +x + l, CALC X = 1000 gán vào B 


-2a/x 2 +X+1 Ị-(X-l)Vx 2 +X+1 - 2 Ị ~ 

• Ta được kết quả lần lượt như sau: 

' 0 Math ả 

2Jx 2 +x+i (cx-n^ 

-9354046.138 


X 2 + X + 2 - (X + 2) a/X 2 + X +1 
-(X-1)Vx 2 +X + 1-2 

0 Math ả 

-2./X 2 +X+l C-CJÍ-lt> 
2989822.138 


—»B 


X=x 


Bước 3: Đạo hàm có dạng f ’(x) = 


g(x)7x 2 +X-I-1 + v(x) 

2a/x 2 +X-I-1 Ị(x-1)a/x 2 + x+T-2j 


Với 


A -R 

g (x) = = -61410 = -6x 2 - 14x -10 

2a/x + X +1 

V (x) = = -3182112 = -3x 3 - 18x 2 - 21x -12 


• Vậy kết quả của bài toán là: 

t( x X 2 +x + 2 + (x + 2)-\/x 2 + X + 1 
(x)= (x-l)ix 2 +X + 1 -2 

í-6x 2 - 14x- 10 )Vx 2 + X +1 -3x 3 - 18x 2 - 21x - 12 

=> f '(x) =- — - - - "2 - 

27?7^T((x-l)ự^^ĩ-2) 

• Nói chung phần này chỉ giúp tính toán nhanh hơn chứ không có ứng dụng gì nhiều 
cả. 

D.TÍNH ĐẠO HÀM CỦA HÀM 2 CĂN 

Nói chung thủ thuật này không hữu ích nhiều như thủ thuật tính đạo hàm 1 căn, nhất là 
đối với máy CASIO 570 Vn - Plus bị sai số nhiều còn chưa kể bị tràn màn hình. Nhưng 
thôi mình cứ nói để tham khảo. 

.. w . aJu(x) +b A /v(x) +cju(x)jv(x) + d 

Bây giờ ta cần tính đạo hàm của hàm sô f (x) = , — , — , 1 — = 

' ef{x) + íf(ĩ) +g f{x)f{x) + h 


























































Thủ thuật tính đạo hàm của một sốhàm cơ bản bằng Casio 


f '( x ) = 


c^u(x) + y^v(x) + + ] 


4f(x)^(eVu(x) + f^ + gVu(x)^ + h) 

Đầu tiên nhập vào máy và CALC 1000 lưu vào A 

v ' H A v ' ’ v 1 ’ v 1 N ' ’ 1 dx{efựị + íf(7) +ẽ f{7)fiẸ) + h) 


Tiếp theo đổi dấu lần lượt từng căn rồi cuối cùng là cả hai căn, gán lần lượt vào các biến 
B,C,D. 

x _ A-B + C-D r A-B-C + P 

Khiđó: ị 

„_ A+B - C - D A+B+C+D 

y- A X m = --- 

[ 4ựv(x) [ 4 


Nhìn khủng khiếp chứ! 



Làm như hướng dẫn ta sẽ được đạo hàm có dạng: 
a-y/x + b-\/x-l +Ca/xa/x-1 +d 

4a/xVx-1 ^2\/x\/x-1 + a/x + a/x- 1 +1 j 


Với 


A-B+C-D 

a= 4^ 

, A+B-C-D 
b =— , .—= — 
4yx-ĩ 

A-B-C+D 

4a/xVx-1 

J A+B+C+D 

d =--- 

4 


= 4x 2 -6x-8 
= 4x 2 +2x-2 
= 8x-4 
= 8x 2 - 24x + 6 


Thử lại thấy đúng. 




